PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


TAM PHÁP YÉU 


Bìùkkhu Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


Tác phẩm 20 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm Dl. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Phi Lộ.3 

So Sánh Phật giáo Và Triết Học Của Lucretius Của ĐĐ. Bửu Chơn.4 





TAM PHÁP YẾU 


3 


Phi Lộ 

Những yếu pháp này bần tăng trích lục từ trong quyển Mahã Bodhi. Vì nhận 
thấy có một số người thường đem triết học ra mà so sánh và thảo luận với Phật 
giáo. Hoặc có người thì qui trách nhiệm, đổ lỗi cho kẻ khác hoặc cho các vị thần 
linh nào, ít ai có đủ trí thức và can đảm nhận chịu trách nhiệm của mình. Nên bần 
tăng mới ráng sưu tầm biên soạn ra những triết lý mà nhà bác học Lucretius đã 
đem ra so sánh với Phật giáo. Với những trách nhiệm của mình vui hoặc khổ, tốt 
hoặc xấu, hạnh phúc hoặc bất hạnh, đều do tự mình tạo ra và phải lãnh lấy trách 
nhiệm ấy. 

Và sau cùng, thêm một tiểu sử của công chúa Yasodharã (Da-du-đà-la) là bậc 
đầy đủ phẩm hạnh, thần thông quảng đại có những lời vàng ngọc nhắn nhủ lại 
cho các hành phụ nữ nên noi gương của bà trong kiếp chót khi bà sắp Niết-bàn. 

Do phước báu của sự biên soạn và phiên dịch này, bần tăng xin hồi hướng đến 
những bậc ăn nhân đã quá vãng, như là thầy-tổ và song thân được thọ lãnh phước 
báu và được an vui nơi nhàn cảnh, và cũng nguyện cầu cho dân tộc Việt Nam 
được thanh bình và an cư lạc nghiệp. 

Namo Buddhãya 


Soạn xong tại Phô Minh Tự. Mùa thu năm Quỉ Sửu, nhằm 15/9/1973 

Bhỉkkhu Naga Mahãthero - Tỳ khtni Bửu Chơn 
Nguyên Tăng Thống G.H.P.G.N.T 



4 


So Sánh Phật Giáo Và Triết Học Của Lucretius Của Đại Đức Bửu Chơn 

Nơi đây, chúng tôi muốn chỉ dẫn những điểm tương hợp giữa triết học của ông 
Lucretius và Đức Phật. 

Ông Lucretius là một nhà triết học và thi sĩ trứ danh, sanh vào năm 99 trước 
kỷ nguyên Công giáo (99 B.C). Triết lý mà ông trình bày không phải là hoàn toàn 
của ông, mà nó được mượn một phần nào trong triết học của nhà triết gia Hy Lạp 
xưa kia tên là Epicurus. Trong sáu quyển sách triết học mà ông Lucretius đã viết 
đều có những tư tưởng của nhà triết gia trứ danh này. Nó đã trình bày dính liền 
và rõ rệt nằm trong sáu đoạn một cách trong sáng, trong sự khởi đầu, Đức Phật 
và Lucretius đều nêu đầu đề về phương cách canh tân gọi là phương thức hợp lý 
bất tổn thương để xem xét. Như vậy, Phật giáo ám chỉ một giáo lý “phân tách và 
hợp lý” ( vibhajjavãdã ). Đức Phật cũng như Lucretius đều tuyên bố con người 
phải dục tắt lòng tham dục mới được giải thoát. Neu phân tách một cách bình 
luận về triết học trong thời đại của các ngài cho biết những lý luận giả dối sẵn có 
và tường thuật lại những triết lý của chính các ngài ở đặc tính là “hợp lý” 
(. rationalism ). 

Đức Phật sanh ra nhằm thế kỷ thứ VI trước kỷ nguyên tây lịch (6 th Century 
B.C) nơi xứ Ản Độ trong thời kỳ mà Bà-la-môn giáo đang thạnh hành. Sự hiệu 
lực và chính đáng của họ thì khỏi cần tranh luận. Sự hy sinh bằng máu, sự mê 
hoặc bằng bùa chú, sự sùng bái, sự cầu khẩn các vị thần linh có quyền lực trong 
vũ trụ. Tất cả điều này trong xã hội được chấp nhận như là những phương pháp 
để giải thoát sự khổ não của con người. Sự sợ về cái chết, sự sợ các vị thần có 
quyền lực bị ám ảnh trong tâm khảm của người si mê cũng như người có học 
thức. Đe phá tan sự lừa dối dị đoan này và giúp cho con người được thật sự giải 
thoát, Đức Phật mới thuyết giáo lý cao siêu của Ngài cho đời những câu đáng ghi 
nhớ như vầy: "... aparuta amatassa dvãraye sotavantopamuncantu saddham..,— 
Cửa Niết-bàn đã mở cho những ai có lồ tai (là trí tuệ) đặt sự tín nhiệm và đức tin 
vào”. 

Cũng tương tợ với quan niệm của Đức Phật, ông Lucretius lại chỉ trích thẳng tay 
các tôn giáo và tư tưởng thần linh. Ông tin tưởng chắc chắn rằng sau khi phân 
tách không mê hoặc, con người khởi sự thấy rõ mọi vật bằng viễn cảnh chân 
chánh. Khi con người thấu rõ sự thật của họ thì nền tảng của sự mê tín ấy mới 
không còn hăm dọa nhân loại nữa. Ông nói rằng: “Tôi sẽ vì lợi ích mà truyền ra 
một ánh sáng trong trẻo trước tinh thần của các người và các người sẽ thấy vật 
báu ân tàng trong tâm khảm ( Clara tuae passim praepandere eumina menti 
resquibus occultas penitus convicere possis ). Ông nói: “Sự tối tăm của tinh thần 
phải được đánh tan không phải nhờ nơi ánh thái dương, nhưng nhờ nơi kiến thức 
bên ngoài và bên trong của định luật thiên nhiên. 



TAM PHÁP YẾU 


5 


Cũng có một lúc, Đức Phật nói: “ Vivattacchaddosi - con người phải lột tấm màn 
che bề mặt của thế gian”. Rồi Ngài cũng ám chỉ chính Ngài cũng đã lột trần tấm 
màn ẩn tàng ấy ra “paticchannamvivareti” . Như vậy, chúng ta nhận thấy Đức 
Phật và Lucretius đều tìm cách thuyết phục quần chúng bằng phương châm của 
sự phân tách về hợp lý để đưa ra khỏi triều lưu thực hành được chấp nhận một 
cách không phân tách sáng suốt hay mù quáng. Chỉ có tin tưởng sự kết quả từ sự 
phân tách bịnh nhân mới có thể phá tan sự ám ảnh ghê sợ của tinh thần nhân loại. 

Chúng tôi cũng tim thấy những lời chỉ trích kịch liệt của ông Lucretius về cách 
hy sinh và cực lực phản đối về sự tin tưởng rằng “vũ trụ này đã do một vị thần 
linh sáng tạo”. Ông nói thêm rằng: “Vì danh nghĩa của một tôn giáo mà những 
án mạng làm cho thực hiện mãi mãi bởi sự tin tưởng này đã đầu độc con người, 
như sự hy sinh của cô Iphegenia, con gái của ông Agamemnon, thuyền trưởng 
của một đoàn thuyền bị đứng lại vì thiếu gió. Muốn được sự giúp đỡ của Thần 
Gió và bảo đảm cho được có gió thuận chiều mà họ bắt buộc phải phạm một tội 
hy sinh đáng thương xót và không công bình. Ông nói: “Chỉ có con người chịu 
nô lệ cho tôn giáo mình, mù quáng bởi sự cuồng tín, mới phải chịu phạm tội một 
cách không ngần ngại như vậy”. “ Tantum relegỉo posuit suadere malorum - 0 
tội thay! Con người phải chịu một đại án mạng vì nhân danh của một tôn giáo”. 


Ke đây, chúng tôi bình luận lý thuyết về nguồn gốc của vũ trụ. Cả hai, Đức 
Phật và Lucretius, đều phá hủy những dụng cụ trong sự tin tưởng rằng “Vũ trụ 
này do một vị trời hay một vị thần linh sáng tạo”. 

Ông Lucretius nói: “Nequaquam nobis divinatusesse creatam naturam mundi — 
Định luật của vũ trụ không phải do một vị thần linh nào sáng tạo vì ân huệ cho 
chúng ta”. Đe bổ túc vào vấn đề quan trọng này, Đức Phật và ông Lucretius đều 
ám chỉ đến triết lý của “nhân và quả”. Theo Lucretius thì: “Nil posse creari de 
nỉlo - Không có cái chi được sản xuất từ cái không” 1 , ông dẫn chứng rằng “Neu 
những vật mà có được từ cái không thì mồi loại có thể sanh từ mọi vật, như vậy 
thì không cần đến hạt giống”. Đồng với quan niệm của Lucretius thì Đức Phật có 
giảng rằng “ Tasmimsati idamhoti - Vì có vật đó mà cái này trở thành”. 

Đức Phật và Lucretius đều nói đến đa số của vũ trụ. Nhưng ông Lucretius nói 
rằng: “Tất cả mọi vật trên đời này là nơi tụ họp lại của nguyên tử nó có tánh cách 
luôn luôn rung động biến chuyển. Ông cũng đề cập đến nguyên tử của tinh thần 
và thể xác của con người rằng “Nguyên tố của vật chất tạo thành bởi nước, lửa, 
gió và đất. Theo ông thì sự cấu tạo đầu tiên của những vật đều bị luôn luôn ném 
ra trong đại không gian “Premordia retum qualesit in magno iactari semper 
ỉnoni Theo song song với quan niệm này, chúng ta tìm thấy Đức Phật đã thiết 


1 Nghĩa là không có sự kết quả nào mà không có nguyên nhân. 




6 


lập hệ thống về căn bản đại đa số - như bài kệ sau đây mà Ngài đã thuyết ra trong 
bài pháp đầu tiên cho người đệ tử được thay đổi tín ngưỡng trước hết là: 

“Ye dhamma hetuppadbhãva, 

Tesam hetum tathãgato aha 

Te sam ca yo nirodho 

Evam vadi mahã samano. ” 

Đức Phật đã khám phá ra những nguyên tố của sự sinh tồn, nguyên nhân liên 
quan đến nguyên tố ấy và phương pháp để diệt tắt vĩnh cửu hiệu lực của nó. 

Như vậy thì vị trí căn nguyên của Đức Phật trong sự từ khước trọn vẹn về thực 
thể và thay đổi trào lưu quan niệm của thế gian trong sự thay đổi hiện trạng của 
những nguyên chất đang tan mất lần một cách kín đáo. Cũng như Lucretius, Đức 
Phật tin rằng sự phối hợp và tan rã của nguyên tử ( anoparamano ). Theo Đức Phật 
thì tất cả nguyên chất đều có trạng thái đau khổ và buồn rầu. Vì tất cả chúng nó 
đều bị mãnh lực của sự “ham muốn sống”. Đức Phật dạy rằng: “Tất cả nguyên 
chất đều có trạng thái biến chuyển rung động và mục tiêu cao cả của dòng đời 
gồm có sự diệt tắt cuối cùng của Niết-bàn ( nibbãna ). 

Ông Vasubandhu - một nhà bác học trong Phật giáo - có nói rằng: “Đức Phật 
cống hiến một phương pháp để giải thoát. Phương pháp ấy không có trong trò 
quỉ thuật hoặc trong sự lợi ích của các tôn giáo, nhưng với sự hiểu biết về phương 
châm đế thay đối tín ngưởng tất cả “ uppatti dhamma đối qua anuppattidhamma'’'’ 
nghĩa là phải ngưng hẳn sự biến chuyển phát sanh bởi năng lực của sự hành vi 
đang hoạt động trong đời người”. 

Mục đích của Đức Phật là phải thoát khỏi sự biến đổi của đời vô thường qua 
trạng thái của sự hoàn toàn yên lặng mà một điều tối cần là tất cả tình cảm và tư 
tưởng cố chấp phải được dứt bỏ vĩnh viễn. Triết lý trước hết của Đức Phật và 
Lucretius cả hai đều không nhìn nhận có linh hồn trường tồn mãi mãi của mồi 
chúng sanh. Cả hai đều tuyên bố và kết luận với bằng chứng rằng: “Tất cả vật 
chất lẫn tinh thần đều vô thường biến chuyển tiêu tan mất ‘ sabbe sankhãra anỉccã 
- tất cả pháp hữu vi đều vô thường’”. Chính ông Lucretius cũng nhấn mạnh sự 
biến chuyển nhanh chóng của vũ trụ và vô thường của tất cả các vật được cấu 
tạo. Đe chứng minh cho sự thật trong việc này, ông nói: “Chiếc vòng phải bị hao 
mòn dần vì sự dùng xài luôn hoài - anulus indigito subter tenuatur, cũng như 
lưỡi cày bị hao mòn vì luôn luôn tiếp xúc với đất cứng - uncus aratri ỷerreus 
occulte decrescit vomer in arvis”. Ông cũng nói thêm rằng: “Tánh thiên nhiên 
của linh hồn phải được soi tỏ ra bởi vì kiến thức sai lầm của vạn vật về linh hồn 
là nguyên nhân của tất cả sự xung đột của thế gian. Chính nó phát sanh ra sự ích 
kỷ và tìm cách tiêu diệt sự êm ả và hòa thuận của xã hội.” 



TAM PHÁP YẾU 


7 


Theo Đức Phật thì quan niệm về linh hồn trường tồn bất di bất dịch là sự cản trở, 
xẩy chân cho đời tinh thần của chúng ta, nó không thấm được hoặc thấu được do 
sự cố gắng làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy, chúng ta không cần 
phải xấu hoặc tốt bởi sự cố gắng của chúng ta. Còn sự tinh tấn về tinh thần thì 
mất hẳn ý nghĩa của nó. Cái ta hay linh hồn “atmarT là nguồn gốc của sự cố chấp, 
tham lam, sân hận và đau khổ. Sự tin tưởng về bản thể là nguyên nhân làm cho 
dính mắc vào nó, còn sự không vui thích về sinh tồn của bản thể thì tự nhiên 
được thoát khỏi nó. 

Sakkãya dỉtthỉ là vô minh, nói cách khác là ngu xuẩn. Từ đó mà phát sanh ra các 
sự tham ái. Sư dứt bỏ ngã chấp là cốt yếu của siêu hình Phật giáo và triết lý của 
sự giải thoát. Phật giáo không khi nào chấp nhận thật thể của “bản ngã” ( atman ) 
là một thể chất trường tồn không bị sự thay đổi mà phải nhìn nhận sự thật của sự 
trở thành. Danh từ trong Phật giáo của một nhân vật là “ Santana - một dòng 
nước”. Nó ám chỉ về nguyên chất cả thể xác lẫn tinh thần của nhân vật bên trong 
và bên ngoài cho đến khi nào mà con người còn hành vi tạo tác. Dòng suối của 
nguyên chất giữ chung lại không hạn định, trong đời hiện tại mà luôn cả nguồn 
gốc đời quá khứ và vị lai nữa. 

Đây là sự giải thích của Phật giáo về linh hồn. Đe phá tan quan niệm sai lầm rằng 
“tinh thần là tượng trưng cho linh hồn” và dòng tư tưởng được chia ra làm nhiều 
nguyên tố như: thọ, tưởng, hành và thức. Chúng nó thiết lập dòng tư tưởng và 
cũng phải tương trợ lẫn nhau. Chúng nó hành sự trong một trạng thái hợp tác. 
Như Đức Phật nói: thọ, tưởng và thức các pháp này đều có liên quan với nhau, 
phân tách và giải thích chúng nó ra thật là khó vậy. Cùng chung một lý luận, ông 
Lucretius giải thích sự liên quan của vạn vật về các nguyên tố này rằng: “Possit 
nee spatio fieri divisor potestas, sed quasi multae vis unius corporis extant — 
Không có một nguyên chất nào mà có thể để riêng ra được, hoặc nó cũng không 
có quyền tự biểu diễn hành vi phân tách nó ra bằng cách rồng không của không 
gian”. 

Bây giờ, chúng ta phải xét đến lý lẽ mà ông Lucretius dẫn chứng về sự vô thường 
của linh hồn. Ông nói “Linh hồn không có bền vững chút nào”. Nó có mãnh lực 
không thể giải thích được, nó ẩn tàng trong các thủ túc và cân não của cơ thể, nó 
thúc đẩy các hành vi do tinh thần sai khiến. Nhưng ông nhấn mạnh rằng: “Nó tan 
rã cùng một lúc với bản thân và không nhìn nhận linh hồn có thể luân hồi và sinh 
ra đời người. 

Ồng lại nói: “Ngoài tinh thần và sự hiểu biết, không có một phần nào của linh 
hồn có thể duy trì trong khuôn khổ dầu trong một sát-na ( khana ), nó phải theo 
hạt giống của nó không hề phản đối và sẽ tan biến trong hư không và sa mạc 
trong khuôn khổ lạnh lẽo của sự chết. Ông nói thêm rằng: “Sự hiểu biết đồng 
sanh ra với cơ thể và phát triển lên cùng với nó cho đến lúc già nua. Như các trẻ 



8 


con chạy nhảy một cách mềm dẻo dịu dàng của thân hình, như vậy sự phán đoán 
về tinh thần của nó cũng yếu ớt theo nó. Và khi những năm càng cao càng già thì 
sức lực và cơ thể càng cứng rắn hơn thì tinh thần cũng càng mạnh mẽ hơn. Khi 
cơ thể bị đánh vỡ, sức lực suy kém thì lý luận cũng giảm đi và tinh thần cũng 
quên lãng. Như vậy thì tự nhiên tinh thần cũng phải bị tan biến cũng như khói bị 
tan biến trong không khí vì gió lớn. Như vậy thì tinh thần sanh lên với cơ thể, 
phát triển theo nó và cũng tiêu hoại luôn theo nó.” Rõ ràng tinh thần là vô thường 
cũng như thể xác. Cả hai đều chết mất và tan rã. Sự dẫn dụ này của ông Lucretius 
về tinh thần dễ tan biến cũng giống trong một đoạn kinh của Phật giáo về ý định 
này. Ông Lucretius lý luận thêm để phá tan quan niệm sai lầm rằng “tinh thần là 
bền vững”. Ông nói bịnh tinh thần có thể chữa được bằng phương thức về tinh 
thần, như vậy nó mới có thể chuyển lại cho lành mạnh. “Mà cái chi có thể thay 
đổi là không có trường tồn”. Mãnh lực về sự sống của cơ thể và tinh thần rất 
mạnh bởi sự phối hợp lẫn nhau để hưởng sự vui thú của đời người. Neu không 
có cơ thể thì tinh thần cũng không thể nào sản xuất ra sự chuyển động của đời 
người. Như một con mắt bị hư hỏng nó không thể nào phân biệt cái chi trong 
toàn cơ thể. Hơn nữa, nếu chỉ có một linh hồn chuyển sang từ đời này qua đời 
khác thì mồi con người phải nhớ lại được những đời quá khứ của mình rõ rệt. Vì 
thiếu sự hiểu biết ấy mới nhận thức được sự không bền vững hoặc bất biến chuyển 
của linh hồn. Như một con rắn hoặc một con thạch sùng bị cắt ra làm đôi, nhưng 
trong một lúc nó vẫn còn rung động ngo ngoe. Đe chỉ cho thấy rằng “đó là một 
linh hồn bị cắt ra làm hai phần riêng biệt”. Quan niệm này theo ông Lucretius ám 
chỉ sự bất định tự nhiên của linh hồn. 

Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật và Lucretius đều quả quyết rằng “trong đời 
này cái đặc tính cùng phát sanh một lượt đều thay đổi”. Một linh hồn không biến 
chuyển bất di bất dịch là hoàn toàn không thể nào giải thích được và trái hẳn với 
lý luận tự nhiên. 

về phương diện chung sau cùng của hai triết lý là sự giải thoát được kết quả 
bằng sự hiểu biết. Cả hai phương pháp về sự thí nghiệm và sự thống khổ của đời 
sống trần gian được coi như những nguồn đau khổ mà thôi. Những sự vui thích 
của giác quan điều bị kết án và chỉ trích. 

Đức Phật và Lucretius đều đồng quan niệm rằng “tất cả sự xung đột và bất hoà 
trong đời đều bắt nguồn từ sự tham muốn liên tục của con người để thoả mãn 
lòng dục vọng của giác quan. Cả hai đều ủng hộ rằng muốn có một đời sống tự 
tại, con người phải xa lánh những sự đeo đuổi của trần gian. 

Quan niệm tối cao của Phật giáo là “Niết-bàn” nơi hoàn toàn yên tịnh và giải 
thoát tất cả sự khổ não, buồn rầu. Còn quan niệm của ông Lucretius là “ ataraxia ” 
sự cảm giác an vui và tinh thần yên lặng, thoát khỏi những sự kinh sợ của điều 
rộn ràng phiền phức. Cả hai đều cho con người có trí tuệ được giác ngộ những 



TAM PHÁP YẾU 


9 


trạng thái này và nhìn xuống với cảm giác thương hại cho người ngu xuẩn đang 
bị rối ren theo sự đeo đuổi trần gian. 

Ông Lucretius nói: “Sad niỉ dulcius est quam munita tenere edita doctrina 
sapientem templa serena dispicere unde queus alios passim videre errare atque 
yiam paiantis quaerere vitae certure ingenio contendere nobilitate noctes atque 
dies niti praestante labore ad summes emergere opes rerum potivi”. Nghĩa là: 
không có chi vui thích bằng ở nơi miền yên tịnh bày trận địa kiên cố trên một 
chồ cao bằng phương pháp của bực trí tuệ, khi nhìn xuống những kẻ khác thấy 
họ đang đi lang thang nơi này đến nơi khác, lạc lối lầm đường mà họ đang tìm 
phương cách sinh tồn. Họ xung đột, đối địch nhau bằng trí óc, tranh đua nhau đời 
sự sống còn, cố gắng hết sức ngày lẫn đêm để đoạt cho được quyền cao nhất và 
được hưởng lợi lộc của trần gian. 

Như vậy chúng ta cũng thấy ý niệm cao cả của Đức Phật như sau: 
“Pabbattattho bhum at the dhỉro bãle avekkhati”. Bực trí tuệ đã được giác ngộ 
đến tột đỉnh từ đó nhìn thấy những kẻ si mê đang tranh đua nhau về danh lợi từ 
dưới thấp. 

Trên đây là những điểm tương đồng của Phật giáo và triết lý của ông Lucretius, 
một nhà triết học trứ danh trước kỷ nguyên công giáo hơn trăm năm. 


Tự chịu trách nhi (you are responsible) 

Tất cả bản tánh con người, phần đông hầu hết đều qui trách nhiệm, đổ thừa, 
khiển trách người khác mồi khi mình gặp phải những chuyện rủi ro tai hại hay 
gặp điều bất hạnh nào. ít có khi nào con người nghĩ đến những sự bất hạnh buồn 
phiền ấy chính ta phải lãnh chịu trách nhiệm, chớ không nên đổ thừa cho kẻ khác. 
Những sự buồn phiền khổ não không phải là do nơi dòng giống truyền lại từ thế 
hệ này đến thế hệ khác cho ta đâu, ta không nên nguyền rủa nó. Nó cũng không 
phải do nơi nguyên nhân tội lỗi của ông bà đưa lại để ám ảnh chúng ta. Nó cũng 
không phải do nơi một vị tạo hoá hay một vị ma vương nào tạo ra cho ta. Mà 
chính do ta đã tạo ra những sự buồn phiền đau khổ ấy. Thì ra chính ta đã tạo ra 
ngục thất hoặc sự tự giải thoát cho ta. Vậy chúng ta nên luyện tập gánh chịu thừa 
nhận trách nhiệm của đời mình và nên nhìn sự yếu hèn của mình mà không nên 
khiển trách đổ thừa cho kẻ khác. Nên nhớ câu phương ngôn rằng: “Người thiếu 
trí luôn luôn trách móc kẻ khác”. Người có trí thì tự nhiên khiển trách mình, 
người đã giác ngộ hay đầy đủ sự sáng suốt thì không trách ai cả. Như vậy nên 
học tập theo bậc đã giác ngộ để giải quyết trong mọi vấn đề là không nên khiển 
trách những kẻ khác. Neu mồi người tập lần tự sửa mình thì trên thế gian này 
không có sự rối ben phiền phức. Nhưng rất tiếc! Phần đông con người ít ai chịu 
cố gắng tự nhìn nhận hoàn cảnh của mình, mà trái lại họ ưa tìm đổ lồi cho kẻ 
khác (chịu tội thay thế). Họ chỉ nhìn nguyên nhân sự buồn phiền đều do bên ngoài 



10 


đem lại cho họ. Họ tránh né nhìn nhận sự ươn hèn của mình nên họ luôn luôn 
kiếm kẻ khác hay một nhóm người khác chịu tội thay thế cho họ. Tâm trạng con 
người thường tự đánh lừa rằng: “Mình không muốn đương đầu với sự yếu hèn 
của mình”. Neu ngẫu nhiên họ bị đụng đầu với sự yếu hèn của họ, thì họ ráng cố 
gắng bào chữa sự hành vi của mình để tạo ra một ảo ảnh cho kẻ khác. 

Đức Phật có nói: “Rất dễ thấy lồi kẻ khác, nhưng thật rất khó mà thấy lỗi của 
mình”. Như vậy mình phải có can đảm để làm cho phát triển sự nhìn nhận tội lỗi 
khi mình gặp phải trường hợp sa vào cảnh yếu hèn. Mình phải nhìn nhận mồi khi 
mình làm điều sai lầm và không nên theo gương của người thất phu vô trí thức 
luôn luôn qui lồi cho kẻ khác. Và không nên dùng người khác chịu tội thay thế 
cho mình đó là một việc đáng khinh bỉ vậy. Ta phải nhớ rằng “có một đôi khi ta 
cũng có thể là người điên rồ đối với một vài người, nhưng không phải trong mọi 
người và mọi thời gian”. 

Đức Phật có nói “người ác xấu không chịu nhìn nhận tội lỗi của mình, mới thật 
là người điên dại. Và người ác xấu mà biết nhìn nhận tội lỗi của mình thì thật là 
người trí tuệ tốt vậy”. Như vậy, ta phải đương đầu với sự ươn hèn của ta, không 
nên khiển trách kẻ khác. Ta phải chịu trách nhiệm mọi sự khổ não và khó khăn 
xảy đến cho ta. Ta phải hiểu rằng: “Chính tinh thần là giúp tạo điều kiện làm cho 
phát sanh những sự khó khăn, phiền muộn”. Bất luận lúc nào, bất luận chuyện 
chi xảy đến cho ta, ta phải vui lòng mà nhận lãnh các trách nhiệm ấy. 

Ta phải chịu trách nhiệm đối với kẻ khác 

Ta nên nhớ rằng tất cả điều chi xảy ra ta không thể bị tổn thương nếu ta biết 
gìn giữ tâm cho thăng bằng. Khi tâm ta bị tổn thương bởi thái độ tinh thần ta đem 
áp dụng giữa ta với kẻ khác. Như nếu ta tỏ thái độ thương mến những người khác 
thì ta sẽ thọ lãnh lại sự thương yêu trả lại. Còn nếu ta tỏ ra sân hận đối với họ thì 
họ sẽ cũng có thái độ sân hận đối trả lại cho ta, chỉ có bực thánh nhân mới không 
có thái độ ác xấu trả lại. Nên nhớ rằng không ai có thể làm hại tổn thương ta được 
trừ phi ta cho phép họ làm tổn thương ta. 

Neu người rầy la khiển trách ta và nếu ta thực hiện theo giáo pháp Đức Phật thì 
sự chân thật sẽ trả lại và bảo vệ ta khỏi điều khiển trách bất chánh ấy. Đức Phật 
có nói: “Bất luận ai hãm hại vu khống cho người lành trong sạch vô tội thì những 
điều tội lồi xấu xa ấy sẽ trả lại cho người ấy chẳng sai, cũng như bụi trần bay trở 
ngược lại cho người ném nó đi ngược gió”. Neu ta để cho kẻ khác được kết quả 
trong sự làm tổn thương ta thì chính ta phải chịu trách nhiệm. 


Không trách ai — tự chịu trách nhiệm 



TAM PHÁP YẾU 


11 


Ta phải học tập gìn giữ tinh thần ta cho quen trong triển vọng rằng “tất cả sự 
việc xảy ra bên ngoài không thể nào làm lay chuyển hay mất thăng bằng đến tinh 
thần ta”. Ta sẽ là một bậc vĩ nhân, nếu ta bị dồn vào ngõ bí mà vẫn tươi cười. Ta 
cũng không nên khiển trách những hoàn cảnh khi sự vật xảy ra sai quấy. Nhất là 
không nên đổ lỗi cho tại số phận, tại hên xui hay là tại sự ác xấu của một người 
nào làm ra. Không có một lý do nào mà ta cố ý trốn tránh trách nhiệm của ta. Ta 
phải ráng lãnh lấy trách nhiệm không hề đố lỗi cho hoàn cảnh và ráng giải quyết 
các vấn đề mà không tỏ ra gương mặt chua chát. Trong khi gặp sự khó khăn, phải 
ráng vượt qua một cách vui vẻ mới thật là một cố gắng quí nhất trong các trường 
hợp. Phải đầy đủ sự can đảm để thay đổi trường hợp khi cần. Phải bình tĩnh để 
thọ lãnh những biến cố xảy ra mà không thể thay đổi hoặc tránh né được. Phải 
sáng suốt biết rõ sự khác biệt những sự khó khăn mà ta phải vượt qua. 


Tự chịu trách nhiệm về sự thanh bình cho tinh thần 

Ta phải học cách nào để bảo vệ cho tinh thần được an vui, yên lặng. Muốn bảo 
vệ tâm linh cho được thanh tịnh, ta phải biết lúc nào ta tự đầu hàng, lúc ta phải 
từ bỏ sự ngã mạn, lúc ta phải thắng phục sự lồi lầm và có lúc ta phải thay đổi thái 
độ cứng rắn hoặc sự cố chấp sai lầm của ta. Ta tự để cho người khác đoạt đi sự 
thanh tịnh của tâm ta hay là chính ta tự bảo tồn cho nó yên lặng. 

Phải thay đổi thái độ đối vói sự chỉ trích 

Ta phải học tập và tự gìn giữ những sự chỉ trích phê bình sai quấy và làm thế 
nào cho hữu ích đối với những sự phê bình chính đáng. Ta phải nhìn một cách 
khách quan với sự chỉ trích mà người khác đưa đến cho ta. Neu sự chỉ trích mà 
chính đáng, với thiện ý xây dựng thì ta nên chấp nhận sự chỉ trích ấy và đem ra 
mà áp dụng cho lợi ích. Tuy nhiên, nếu sự chỉ trích mà gian trá với ác ý thì ta 
không bắt buộc phải chấp nhận. Neu ta biết rõ thái độ của ta là đúng đắn mà các 
bậc trí tuệ nhất là bậc thánh nhân tán dương khen ngợi, như vậy thì ta không cần 
buồn phiền đến sự chỉ trích sai quấy ấy. Như vậy thái độ của ta rất quan trọng 
đối với sự chỉ trích xây dựng hay phá hoại sai quấy. 


Không chấp nhận cái chi thì nó sẽ không làm cho ta thất vọng 

Ta tự bảo vệ ta về sự không thất vọng bằng sự không trông mong điều chi 
không chánh đáng. Neu ta không mong mỏi cái chi thì không có chi làm cho ta 
thất vọng. Không nên trông mong sự ban thưởng về việc làm tốt đẹp của ta, ta 
làm phải là chuyện đáng phải làm mà thôi. 



12 


Nếu ta có thể giúp đỡ kẻ khác với ý tốt, không trông mong họ sẽ trả ân lại thì ta 
làm gì có sự thất vọng. Như vậy mới là một người quân tử! Rồi tự nhiên sự an 
vui hạnh phúc sẽ đến cho tâm ta về sự làm phải ấy, đó là một phần thưởng rất 
quý báu vậy. Có thể là người có bản tính tốt, không hề làm hại kẻ khác nhưng ta 
lại bị kẻ khác khiển trách vì sự làm phải của ta. Dù ta phải đương đầu với bao 
nhiêu sự khó khăn và thất vọng nhưng ta vẫn luôn luôn giúp đỡ và làm phải đến 
kẻ khác. Ta nên nghĩ rằng: “Neu làm phải thì gặp phải, làm quấy thì gặp quấy, 
thì tại sao ta phải buồn phiền đau khổ khi ta làm những việc hoàn toàn vô tội? Vì 
sao ta phải lãnh bao nhiêu sự thất vọng? Tại sao ta phải bị chỉ trích về sự làm 
phải của ta? Sự trả lời rất giản dị là ta phải đối đầu với ác nghiệp cũ của ta trong 
kiếp quá khứ, ta phải gặt lãnh nó trong hoàn cảnh này. Ráng tiếp tục các công 
việc từ thiện tốt đẹp ấy đi thì lần lần ta sẽ thoát khỏi những sự buồn phiền ấy. 
Nên nhớ rằng “ta đã tự tạo cho ta thất vọng và cũng chính ta phải vượt qua những 
sự thất vọng ấy bằng cách nhớ đến “nghiệp báo” của Đức Phật dạy. 

Biết ơn là đức độ hiếm có 

Đức Phật có nói biết ơn là một điều hạnh phúc cao thượng. Tuy nhiên, nó rất 
hiếm có trong mọi xã hội. Ta không nên luôn luôn trông mọi sự trả ơn của người 
do sự làm phải của ta cho họ. Con người phần đông đều hay quên đi những điều 
người khác làm phải hay giúp đỡ mình. Neu ta mong chờ người khác trả ơn thì 
có lẽ ta sẽ gặp sự thất vọng mà thôi. Như vậy ta không nên trông mong sự trả ơn 
của người thì mới tránh khỏi sự thất vọng. Rồi ta sẽ được an vui dù cho con người 
có biết ơn hay là phản bội với sự làm phải của ta. Ta chỉ cần nghĩ rằng: “phận sự 
ta là nên giúp đỡ nhân loại như ta mà thôi”. 


Không nên so sánh với kẻ khác 

Tự ta có thể từ bỏ những sự buồn phiền và lo âu không quan trọng bằng cách 
không nên đem so sánh mình với người khác. Khi nào mà ta còn coi ta ngang 
hàng hay cao thượng hơn kẻ khác hoặc thấp hèn hơn thì ta còn phải chịu hoài 
những vấn đề phiền phức. Nhưng nếu ta không còn áp dụng tánh cách ấy đi thì 
không có chi làm cho ta phiền muộn cả. Bởi vì, nếu ta nghĩ rằng “ta cao thượng 
hơn kẻ khác thì ta có thể kiêu hãnh tự cao, còn nếu ta cho rằng ta ngang hàng với 
họ thì ta lại tự hào tự tại, còn ta cho ta là thấp hèn hơn họ thì ta không có lợi ích 
chi cho ta cho kẻ khác và hay buông xuôi không có sự cố gắng. Phần đông con 
người thật khó mà hàng phục lòng tự cao ngã mạn, nhưng ta ráng cố gắng tập bớt 
lần sự ngã mạn ấy. Neu ta tự có thể dứt bỏ được sự ngã mạn thì ta cảm thấy thân 
tâm an tịnh và ta có thể giúp đỡ cho nhân loại tìm sự an vui hạnh phúc. Đó là 
điều trọng đại mà ta có thể tạo sự thanh bình cho tinh thần ta vậy. Sự so sánh ta 
và kẻ khác là nguồn gốc của sự buồn phiền đau khổ. Nên lãnh hội rằng “sự ngang 



TAM PHÁP YẾU 


13 


hàng, sự thấp hèn hơn, sự cao thượng đều thay đổi nhau trong mỗi lúc, có khi ta 
là người xin ăn, có lúc là đại phú gia. Trong vòng sanh tử luân hồi vô tận 
(, samsara ) chúng ta tất cả đều ngang nhau, thấp hèn, cao thượng lẫn lộn kiếp này 
sang kiếp khác. Như vậy có chi ta phải buồn phiền. 


Khoan dung, nhẫn nại và sáng suốt 

Một điều ta nên hiểu biết rằng “ta lúc nào cũng phải chịu tất cả trách nhiệm 
của sự buồn phiền đến cho ta”. Một điều nữa ta nên nhớ là “ta phải ráng thắng 
phục vượt qua tất cả những sự trở ngại và buồn phiền ấy đến cho ta trong mọi 
trường hợp”. Ta nên tập cách nào để sử dụng những người ác làm khổ cho ta. Họ 
cũng là con người, họ cũng có thể trở nên người có đạo đức. Vậy thì ta nên cố 
gắng làm cách nào để sửa đổi hoặc hướng thiện họ thay vì ta bỏ rơi họ. Neu ta 
đủ nghị lực để chịu đựng ảnh hưởng xấu xa của họ thì càng tốt, không lý do gì 
mà ta xa tránh không cộng sự với họ. Do sự hợp tác cộng sự với họ ta có thể làm 
cho họ bị ảnh hưởng tốt của ta mà có khi họ sẽ trở nên lương thiện. Nên nhớ rằng 
“ta phải sáng suốt gìn giữ trong khi hợp tác với kẻ khác và ráng làm cho họ bị 
ảnh hưởng điều lành. Đó là người sáng suốt biết giữ mình vậy. 

Ta phải hiểu rằng “nếu có một người nào làm điều sái quấy đối với ta do sự ngu 
si và hiểu lầm của họ, đó là đúng lúc để ta tỏ ra sáng suốt, có học thức, có độ 
lượng và cũng là nền tảng đạo đức của ta vậy. Dùng để làm gì nếu ta không đem 
ra áp dụng để tỏ ra người có học thức và đạo hạnh đúng khi ta cần dùng đến? Khi 
có người vu khống hoặc làm xấu đến ta, ta phải thừa dịp lấy hành vi ác xấu của 
họ mà diệt trừ những điều phiền não và phát huy nền đạo cho ta và được thực 
hành sự rộng lượng khoan hồng, nhẫn nại và sự sáng suốt của ta. Ta phải hiểu 
biết áp dụng những tài năng này thì nó sẽ làm cho giải bót sự khốn khổ, đau 
thương và buồn phiền của gánh nặng đời ta. Có một đôi khi ta cũng phải đương 
đầu với một vài người mà họ cố ý làm cho ta mất sự khoan hồng, nhẫn nại và 
sáng suốt. Đó thật là đúng lúc để cho ta tỏ ra sáng suốt và trí tuệ vậy. Luôn luôn 
ta nên nhớ sự khoan hồng, nhẫn nại và sáng suốt có mãnh lực phi thường để thắng 
kẻ địch của ta và cũng làm cho họ ăn năn lãnh hội sự sái quấy của họ. 


Nên thứ lỗi và lãng quên 

Ta nên hiểu rằng nếu ta vì buồn phiền mà trả thù lại đến người hại ta thì ta lại 
càng thêm sự rắc rối khó khăn cho vấn đề ấy nữa. Và ta nên nhớ rằng “nếu ta 
không chế ngự được sự hành vi và cảm giác thù hằn thì cả hai, ta và kẻ nghịch, 
cũng đều có hại và bị khổ sở in nhau. Mà muốn được trả thù thì trước ta đã tạo 
lòng sân hận cho ta rồi. Sự oán hận này ví như món thuốc độc mà ta đã chích nó 
vào người ta và kế đó ta mới chích cho người nghịch ta vậy. Như trước khi ta 



14 


ném phân bò vào người thì ta phải bị phân bào làm nho bẩn ta rồi, cũng như 
phưong ngôn có câu “hàm huyết phún nhon tiêu ô kỷ khẩu” là ngậm máu phun 
người trước phải nho miệng mình. Như vậy thì sự hành vi của ta không khác nào 
kẻ điên dại, thì ta có khác nào kẻ ác kia. Bằng cách sân hận kẻ khác, ta chỉ thêm 
sức lực cho họ nhưng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì. Neu ta sân hận 
đối với người khác mà họ không sân hận chỉ trả lại ta bằng sự mỉm cười thì chính 
ta là người đã thua trận rồi vậy. Vì họ không cộng sự với ta để làm cho thoả mãn 
sự sân hận của ta, thì họ là người toàn thắng ta vậy. Đức Phật có nói “Hạnh phúc 
thay! Ta sống không sân hận giữa người sân hận”. Lẽ tự nhiên ta không thể đầy 
đủ nghị lực để thưong mến người nghịch ta, nhưng vì lý do sức khoẻ và hạnh 
phúc của ta, ta phải luyện tập cách nào tối thiểu cho sự dung thứ và lãng quên 
những điều ác của họ. Do sự không sân hận và nguyền rủa đến kẻ nghịch sự hành 
vi ấy của ta cũng như bậc trí tuệ và thánh nhân vậy. Muốn được hành vi cao 
thượng như vậy, ta phải hiểu rằng “họ vì bị chất độc của sự tham lam, sân hận, 
ganh tị và si mê ám ảnh mà họ phải hành vi ác xấu như thế. Đức Phật một lúc nọ 
có nói “người ác không phải bởi bản tánh tự nhiên ác xấu, sở dĩ họ làm ác là vì 
do sự vô minh mờ tối của họ mà ra. Vì sự vô minh của họ mà ta không nõ nguyền 
rủa hoặc kết án họ phải bị khổ sở đời đời. Trái lại, ta phải cố gắng sửa sai họ, 
phải tìm phưong giảng giải cho họ hiểu là sái quấy”. Với sự hiểu biết như vậy, ta 
có thể đối đãi với người ác xấu như một bịnh nhân đang đau khổ vì bịnh hoạn 
của họ. Neu ta có thể làm cho nguyên nhân bịnh tật ấy bớt đi thì người bịnh sẽ 
mạnh lành và sẽ được an vui hạnh phúc. Neu có người ác xấu làm khổ đến ta vì 
sự si mê và hiểu lầm của họ thì đúng lúc ta phải rải lòng từ bi, bác ái đến họ. Rồi 
có ngày nào đó họ sẽ thức tỉnh sự sai lầm và sẽ bỏ hẳn những điều sái quấy ấy. 
Như vậy ta có một dịp tốt để cho họ trở nên người lưong thiện. 

Đức Phật có nói “oán hận không khi nào dứt bỏ được bằng lòng sân hận, mà nó 
chỉ diệt tắt được bằng lòng từ bi mà thôi, đó là cổ luật lâu đời vậy”. Neu ta có thể 
rải lòng từ bi, bác ái đến kẻ nghịch của ta thì họ không bao giờ làm hại ta được. 
Chỉ có phưong pháp này mới giúp ta thành tựu được sự khuây khoả cho tinh thần 
và thể xác. Neu có người ác xấu càng làm hãm hại ta thường xuyên thì ta phải tỏ 
ra sáng suốt để sửa chữa họ trong mồi khi họ hành động sai lầm. Ta nên noi 
gưong theo Đức Phật luôn luôn lấy tốt trả lại cái xấu của họ. 

Đức Phật có nói “càng có nhiều sự ác xấu đến cho ta thì càng làm cho ta được 
sán lạn nhiều sự tốt”. Có người nghĩ rằng “khó mà lấy lành trừ dữ”. Nhưng phải 
ráng cố gắng và sẽ tự thấy kết quả thế nào. Neu ta cảm thấy rất khó mà làm phải 
đến kẻ ác xấu thì ta cũng còn một việc quan trọng giữa ta và kẻ khác là không 
nên “lấy thù mà trả thù” là nên bỏ quên vậy. 


Chúng ta đều là con ngưòi 



TAM PHÁP YẾU 


15 


Tất cả con người trong nhân loại đều yếu hèn và đều bị sai lầm, ở trong căn 
bản của sự tham lam, sân hận và si mê. Những sự yếu hèn này có trong tất cả con 
người tuỳ theo trình độ tiến hoá của mồi người, trừ phi các bậc được hoàn toàn 
trong sạch như bậc A-la-hán. Chúng ta thử nhìn vào sự yếu hèn của con người si 
mê, bởi vì họ bị màng vô minh bao bọc không cho thấy rõ sự thật của chân lý là 
đời người phải ở trong sự đau khổ, khó khăn và tối tăm. Do noi sự vô minh ấy 
mà họ tự tạo ra sự đau khổ rồi lại chia sớt sự đau khổ ấy cho kẻ khác tiếp chịu 
với họ. Những khốn khổ và buồn phiền đến cho họ vì họ đã vay nên họ phải trả 
lại vì nó ẩn tàng trong thể xác này mà họ tin tưởng rằng “có một cái ta hay một 
linh hồn ẩn náu trong đó. Đã là con người thì phải bị lầm lạc bởi vì sự yếu hèn 
và vô minh. Trong đời này, không có ai là hoàn toàn (chỉ trừ bậc Thánh nhân) 
mồi người đều có bị phạm những điều tội lỗi vì vô ý hoặc cố ý. Như vậy ta thể 
nào dám tự cho rằng ta đây được trong sạch không có sự lỗi lầm? Neu ta có thể 
hiểu biết sự tự nhiên yếu hèn ẩn tàng trong tâm khảm con người thì không có lý 
do gì than phiền, trách móc đến sự buồn phiền và đau khổ. Ta phải có sự can đảm 
để đưong đầu với nó và phải dung hoà gánh chịu tất cả sự buồn phiền và đau khổ 
đến cho ta. 


Tự lãnh trách nhiệm 

Neu ta tránh được sự khiển trách mình và sự khiển trách kẻ khác thì ta đã lãnh 
hội sự chịu trách nhiệm của ta đối với tất cả sự việc xảy ra trên vũ trụ. Vì ta là 
một phần tử trong thế giới thì không có thế giới nào không có ta. Như vậy ta 
không thể tách rời ra với thế giới, nếu thế giới tốt thì ta cũng được tốt, còn ngược 
lại thế giới xấu xa thì ta cũng phải chịu ảnh hưởng của sự xấu xa ấy. Không thể 
xa tránh thế gian thì ta không nên nói rằng “thế giới này tốt hay xấu, phải hay 
quấy”. Ta cũng không khiển trách thế gian, mà cũng không khiển trách ta, ta chỉ 
thấy thế gian và ta là một. Như vậy thì ta sẽ hiểu biết được ta phải chịu trách 
nhiệm đối với mọi việc xảy ra trên thế gian. 


Sự thanh bình và hạnh phúc 

Neu ta cố gắng vượt qua mọi sự trở ngại để thực hành theo sự khuyên nhủ và 
giảng dạy trong quyển sách nhỏ bé này thì chắc chắn ta sẽ tìm thấy con đường 
thanh bình an vui và hạnh phúc cho tinh thần ta vậy. 

-Hết- 




16 


Tiểu Sử Của Bà Hoàng Yasodhara Là Một Bậc A-La-Hán 

Yasodhara Devi ( Da-Du-Đà-La ) là tên tộc của bà trong kiếp chót. Bà là công 
chúa rất đẹp, con đức vua Suppa Buddha và hoàng hậu Amita Devi của xứ Korya. 
Bà Amita Devi là em gái của đức vua Tịnh Phạn: Suddho dana, là hoàng phụ của 
thái tử Sĩ-Đạt-Ta ( Siddhatha ). Do sự sắp đặt về số phận vĩ đại và độc nhất của 
họ mà cô gái tuyệt đẹp bà con cô cậu với thái tử cũng được gọi là Bimba Devi, 
Tàu dịch là Gương Ban công chúa, cũng đồng sanh một ngày với thái tử Sĩ-Đạt- 
Ta. Cùng trong biến cố hết sức lạ lùng và vĩ đại ấy có liên quan đến các nhân vật 
sau đây cùng sanh trong một ngày: Như ông Kaludãyi là bạn thân của thái tử Sĩ- 
Đạt-Ta, ông Channa là người đánh xe cho thái tử, ngựa Kiền Trắc ( Kanthaka) và 
cội bồ đề cũng mọc lên để sau này cho thái tử đắc thành chánh giác dưới bóng 
cây ấy. 

Mười bảy 2 năm sau, thái tử được sánh duyên cùng công chúa Da-Du-Đà-La 
để làm tròn nguyện vọng của cô trong những tiền kiếp mà cô luôn luôn là người 
vợ lý tưởng cả Bồ-tát với đầy đủ đức hạnh, trung thành và sự sùng kính của cô. 
Sau khi sánh duyên, họ sống luôn luôn trong cảnh nhung lụa và hạnh phúc cho 
đến năm 29 tuổi, khi vừa sanh thái tử La-Hầu-La. 

Khi thái tử dạo chơi bốn cửa thành trông thấy người già, người đau và người 
chết. Thái tử không vui và lãnh hội rằng đời người là vô thường đầy rẫy sự khổ 
não rồi quyết định xuất gia để tim con đường thoát khỏi khổ. Thái tử sẵn sàng rời 
bỏ cung điện để xuất gia, nhưng còn trì hoãn lại một chút thì giờ để vào nhìn xem 
bà vợ và con vừa mới sanh trong ngày ấy đang nằm ngủ trên tay của người mẹ. 

Sau khi thái tử xuất gia, khi công chúa Da-Du-Đà-La thức tỉnh hay tin bất ngờ, 
thái tử đã thoát ra khỏi thành, bà vô cùng đau khổ. Khi nghe tin sự thực hành khổ 
hạnh của Bồ-tát là chồng bà, bà cũng làm như một người đại sĩ rất trung thành 
và tôn kính của một người vợ chánh đáng đối với thái tử. Bà cũng sống một đời 
khổ hạnh như cạo tóc, mặc y vàng, ăn mỗi ngày một bữa để chia những sự khổ 
cực của ông chồng yêu dấu trong khi Bồ-tát vắng mặt đang thực hành cực kỳ khổ 
hạnh. Với ý nguyện không lay chuyển này bà đeo đuổi theo sự thực hành khổ 
hạnh trong sáu năm hết sức sốt sắng theo Bồ-tát và như vậy sau khi được lịnh 
của ông cha chồng là đức vua Tịnh-Phạn cho phép bà được xuất gia sống trong 
đời của một tu sĩ. 

Sau sáu năm cực kỳ khổ hạnh, Đức Thế Tôn đắc thành chánh giác dưới cội bồ 
đề, và sau nhiều lần thỉnh cầu của đức vua cha, Đức Thế Tôn mới ngự về thành 
Ca-Tỳ-La-Vệ. Khi ấy, công chúa Da-Du-Đà-La thấy ngài đi vào thành với nhiều 
hàng đệ tử bà lấy làm kính mến khi thấy sự trang nghiêm thanh tịnh và những 
tướng tốt đẹp của Đức Phật với sự hết sức trong sạch và tôn kính, bà bèn phát 


2 Có chỗ nói là 16 năm. 




TAM PHÁP YẾU 


17 


sanh ra mấy câu kệ gọi là Narasinha Gatha: kệ về tướng tốt đẹp của Đức Phật để 
mô tả những đức độ cao quí của Ngài. 

Trong một dịp khác, khi Đức Phật và các hàng đệ tử được đức vua Tịnh-Phạn 
thỉnh vào thọ trai trong đền, sau khi thọ trai xong, tất cả các hàng mệnh phụ phu 
nhân trong triều đều đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, chỉ trừ công chúa Da-Du-Đà-La. 
Lý do của sự vắng mặt của bà nói như vậy “nếu tôi là người có đức hạnh và vượt 
qua khỏi tất cả các hàng phụ nữ khác thì Đức Phật sẽ ngự đến biệt thự của tôi, thì 
tôi sẽ tỏ hết sức cung kính và vâng lời Ngài”. Khi nghe được câu chuyện như thế, 
Đức Thế Tôn và hai vị đại đệ tử cùng đức vua cha đi đến biệt điện của bà. Như 
vậy bà có thể hành động theo ý muốn của mình. Khi đến nơi Đức Thế Tôn hoan 
hỷ xoá tất cả các lỗi lầm của bà. Khi bà thấy Ngài đến gần bèn đi một cách dịu 
dàng đến trước Ngài rồi quỳ xuống dưới hai chân Ngài hết sức tôn kính, để hai 
tay trên bàn chân Ngài và khóc với một cách hết sức khổ sở. Đức vua thấy cảnh 
động ấy, bèn bạch với Đức Thế Tôn về sự thành tín và trung kiên của cô dâu 
đương sống trong cuộc đời từ bỏ tất cả sự vui sướng. Trong dịp ấy, Đức Thế Tôn 
nhắc lại tích tiền kiếp trong đó Ngài rất khen ngợi những đức độ của bà đã tỏ ra 
hết sức thành tín đối với Ngài. Bà xin Ngài cho phép được xuất gia vào giáo pháp 
của Ngài, nhưng Đức Thế Tôn nghĩ rằng bà không phải là người đáng được xuất 
gia tỳ kheo ni đầu tiên. Hơn nữa trong một dịp khác, Đức Thế Tôn cùng các hàng 
đệ tử đi khất thực trong thành, bà bèn dạy thái tử La-Hầu-La bằng cách cho xuất 
gia sa di. 

Trong một thời gian sau khi nghe tin bà Mahã Pajapati Gotami là dì nuôi Đức 
Phật nhờ sự giúp đỡ của Đại đức Ãnanda bà đã được phép xuất gia tỳ kheo ni 
đầu tiên. Công chúa Da-Du-Đà-La và đoàn tuỳ tùng, hằng ngàn người đi bộ đến 
Visala hết sức mệt nhọc và khổ sở, mới đoạt thành chí nguyện luôn cả ngàn người 
tuỳ tùng theo bà đều được xuất gia với bà Mahã Pajapati Gotami. Với sự yêu cầu 
của công chúa Da-Du-Đà-La, sau đó được đưa đến trước Đức Phật để thọ cụ túc 
giới tỳ kheo ni. 

Đức Thế Tôn cũng khen ngợi những đức hạnh và sự cố gắng của bà là thân mẫu 
La-Hầu-La rồi thuyết Pháp độ bà. Do sự siêng năng cố gắng thực hành theo lời 
Ngài giảng dạy mà không bao lâu bà đắc thành A-la-hán và ở nơi tịnh xá của bà 
Visakha cất cho. Bà rất lấy làm hữu hạnh được đến viếng Đức Phật trong dịp 
thuận tiện để đảnh lễ và nghe pháp của Ngài. Tứ vật dụng của bà được cung cấp 
hết sức dồi dào không ngớt do sự thoả thích thành tín cung cấp của hằng ngàn tín 
đồ, những điều ấy làm hết sức trở ngại cho đời đạo hạnh của bà. Muốn tránh 
những điều bận rộn ấy, bà xin Đức Phật chuẩn y cho bà và các hàng tuỳ tùng 
được phép rời khỏi địa phận ấy, nhưng bất luận bà đi nơi nào, bà cũng được nhiều 
sự lễ bái cúng dường từ những người đến nhờ bà dẫn dắt. 



18 


Thế rồi, nhiều năm sau, ngày tháng trôi qua cho đến khi bà đuợc 78 tuổi, bà bèn 
suy nghĩ nhu vầy: “Đức vua Tịnh Phạn, hai vị đại đệ tử là Xá-Lợi-Phất và Mục- 
Kiền-Liên, Mahã Pajãpati Gotami tất cả đã nhập Niết-bàn và chẳng bao lâu nữa 
Đức Phật cũng sẽ nhập Niết-bàn trong đêm ấy rồi bà vào đảnh lễ Đức Thế Tôn 
để xin Ngài cho phép. Khi bà hồi huớng phuớc báu cho Chu Thiên gìn giữ ngôi 
tịnh xá rồi bà mặc y mang bát đi thẳng đến núi Gijjhakuta (Kỳ Xà Quật), noi mà 
Đức Thế Tôn đang ngự. Dài theo đuờng, khi các tín đồ hay tin ý nguyện của bà 
đồng kéo theo chung quanh bà rất đông. Bà khuyên nhủ họ những lời quí báu rồi 
tiếp tục hành trình của bà. Khi đến noi, với tất cả tấm lòng tôn sùng và thành kính 
bà đi đến gần Đức Thế Tôn rồi đi chung quanh ba lần, đi xong làm lễ Ngài và 
bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, là bậc đã dứt bỏ ngôi vị đế vuong của hoàn cầu 
là Chuyển luân thánh vuong, một nguời cha thân mến, nguời vợ trung thành, 
nguời con yêu dấu, tất cả những cảnh nhung lụa và hạnh phúc để thực hiện đời 
của một đạo sĩ, phải trải qua những sự thực hành cực kỳ khổ hạnh cho đến khi 
đạt đến mục đích, với đức độ cao cả ấy đã toàn thắng Ma vuong và đắc thành 
Chánh đẳng Chánh giác, bạch Đức Thế Tôn, hiện giời tôi đã đuợc 78 tuổi, tôi 
muốn đuợc nhập Niết-bàn truớc ngày hôm nay, truớc khi Ngài sẽ nhập”. 

Bà tiếp: “Bạch Đức Thế Tôn, tôi cũng nhu cái bóng của Ngài, không rời nhau từ 
vô luợng kiếp”. Rồi bà nhắc lại những sự hợp tác của nhau trong vô luợng kiếp 
nhu vợ và chồng, trong những kiếp ấy bà luôn luôn tỏ ra một nguời vợ trung 
thành ở trong vòng sanh tử luân hồi ấy. Sau khi nhắc lại nhu thế, bà yêu cầu Ngài 
xoá những tội lỗi của bà nếu có chồ sai lầm vì bà là một phái nữ yếu đuối. Rồi 
bà kính cẩn xin Đức Thế Tôn cho phép bà nhập Niết-bàn trong đêm nay. Đức 
Thế Tôn nghĩ rằng bà là một bậc có nhiều đức hạnh, trí tuệ và thần thông nhu 
nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông v.v... không có nguời phụ nữ nào trong 
giáo pháp Nhu Lai sánh bằng. Neu bà tỏ ra một cách nhún nhuờng với phận sự 
của mình nhu thế thì nguời đời làm thế nào biết đuợc những đức độ cao cả là A- 
la-hán quả của bà. Muốn cho sự lọi ích trong Giáo pháp, bà không thể nhập Niết- 
bàn một cách thầm lặng. Vậy Nhu Lai nên cho bà có dịp biểu diễn những thần 
thông mà bà đã đắc, Ngài bèn tỏ ý định này cho bà biết. Bà sẵn sàng vâng lời 
Ngài cũng nhu một nguời vợ hiền đã luôn luôn vâng lịnh Ngài trong vòng sanh 
tử luân hồi. 

Sau khi đuợc loan tin cho một số nguời rất đông tựu họp noi ấy để chúng kiến. 
Đe tỏ lòng tôn kính và làm danh dự cho Ngài, bà nhập vào tứ thiền sau khi ra 
thiền xong, bà dùng các pháp thần thông như: bay lên cao cỡ 100 cây thốt nốt, 
kế 1000 cây càng cao, càng cao cho đến hàng tỷ cây thốt nốt. Bà đứng yên lặng, 
phóng hào quang sáng rực cho tất cả mọi nguời đều thấy bà, luôn cả Chu Thiên, 
Phạm Thiên và nhon loại đều thấy rõ. Bà tuyên bố rằng “đây là sự lễ bái cúng 
duờng đến Đức Nhu Lai”. Tiếng nói sadhu của bà vang dội khắp cả trên không 
gian bằng cách ấy bà biểu diễn rất nhiều phép lạ nhu phóng ra những hoi khói 



TAM PHÁP YẾU 


19 


chung quanh mình, kế bao phủ chung quanh bằng những ngọn lửa làm cho tất cả 
nơi ấy sáng ngời rực rỡ, khi thì bà hiện ra dưới hình thức một con chim thật to, 
khi thì con ngựa, khi thì con voi. Những người được chứng kiến các cuộc biểu 
diễn này đều hết sức ngạc nhiên và cho rằng đó không ngoài những thần thông 
biến hoá của bà Da-Du-Đà-La. Sau khi hiện lại nguyên hình tự nhiên của bà, một 
lần nữa bà ngồi xếp bằng trên hư không, nhắc lại những chi tiết trong những tiền 
kiếp của bà với Đức Thế Tôn, thế nào mà đồng cùng nhau trong mồi kiếp lầm 
tiến triển cho mau đến nơi hoàn toàn giải thoát 3 . Bà ban những huấn từ đầy trí 
tuệ rằng từ vợ và chồng, từ Chư Thiên đến tiên nữ, riêng biệt đến các hàng phụ 
nữ. Bà nói các hàng phụ nữ phải cung kính và làm danh dự cho chồng như bậc 
Chư Thiên cũng như cho thầy tổ và cha mẹ và luôn luôn tỏ ra sự yêu mến đối với 
các bậc ấy. Sự ban thưởng về của cải để chờ sẵn cho những người phụ nữ nào 
mà họ làm đầy đủ phận sự trung thành. Khi các cuộc biểu diễn thần thông và 
thuyết pháp đã qua, bà hoan hô ‘sadhu, sadhu-lành thay, lành thay!’ rồi bà bay 
xuống đảnh lễ Đức Phật. 

Đức Thế Tôn bèn nói: “Này Da-Du-Đà-La, một bậc đã đắc A-la-hán như bà khỏi 
cần phải sám hối, nhưng với ước nguyện của bà đề làm gương mẫu, Như Lai sẵn 
sàng chấp nhận. Ke từ ngày hôm nay, trong 24 tháng sau, Như Lai cũng sẽ nhập 
Niết-bàn. Vậy Như Lai cùng đồng ý với bà rằng thiếu một là không được chứng 
kiến sự nhập Niết-bàn của một Đức Phật. Khi nói xong, Đức Thế Tôn tỏ ra ba 
lần sự thứ lồi của bà và chấp nhận sự ước nguyện của bà. Bà Da-Du-Đà-La lễ 
xong Đức Phật ba lần cùng các hàng môn đệ lui lần lui lần cho đến khi không 
còn thấy Đức Phật nữa. Một lần nữa, và cũng là một lần cuối cùng với tất cả tấm 
lòng thành kính, bà đảnh lễ về hướng Đức Thế Tôn đứng rồi trở vô chùa. Trong 
đêm thanh tịnh và nghiêm trang bà Da-Du-Đà-La đầy đủ những đức hạnh nhập 
Niết-bàn để lại cho chúng ta những hàng phụ nữ gương lành cao cả và một gia 
tài quý báu bằng lời khuyên như vàng ngọc đã ăn sâu tận đáy lòng của chúng ta 
và các hàng phụ nữ. 

- Dứt tác phấm 20. Tam pháp yếu - 


3 Như sẵn sàng khi Bồ-tát bố thí mình cho ai. 




20 



Họa ảnh chân dung Trưởng lão Bửu Chon 




